Thanh công cụ - Rác rưởi 
hay là kho báu? 


Đức Cường 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Thanh công cụ - Rác rưởi hay là kho báu? 


Đức Cường 
Thanh công cụ - Rác rưởi hay là kho báu? 


Trong vài năm trở lại đây, các công cụ tìm kiếm (search 
engine) thi nhau đưa ra những thanh công cụ (toolbar) miễn 
phí như là một biện pháp nhằm thu hút người sử dụng. Trong 
số những thanh công cụ đó, phải kể tới thanh công cụ của 
Google đuợc giới thiệu vào cuối năm 2000. Tuy sinh sau đẻ 
muộn, thanh công cụ Google đã tạo một dấu ấn thành công 
mà chưa một thanh công cụ tìm kiếm nào trước đó có được. 

Sự thành công và tính phổ biến của thanh công cụ Google 
càng tạo thêm động lực cho các công cụ tìm kiếm khác 
trong nỗ lực cho ra đời những thanh công cụ tương tự. Năm 
2003, Google nâng cấp thanh công cụ của mình, cũng là 
mốc thời gian đánh dấu sự ra đời của hàng loạt thanh công 
cụ của các website tìm kiếm khác, trong đó phải kể tới 
AItaVista, Ask Jeeves, Ieoma, Dogpile, HotBot và Lycos. 

Đa số các thanh công cụ đều được cung cấp miễn phí để tải 
về và cài đặt. Thông thường, thanh công cụ được tích hợp 
vào trình duyệt hoặc thanh tác vụ của Windows. Bên cạnh 
việc cho phép người sử dụng truy nhập nhanh tới các hộp 
tìm kiếm, toolbar còn có các tính năng mạnh như làm nổi 
cụm từ tìm kiếm (highlight), ngăn chặn quảng cáo (dạng 
Dop-up)... Tiện lợi và có nhiều ưu điểm, nhưng thanh công 
cụ cũng có những nhược điểm mà đáng kể nhất là người sử 
dụng dễ bị trói buộc vào một công cụ tìm kiếm duy nhất. 
Bản thân sự lệ thuộc này tất yếu dẫn tới sự kém hiệu quả 
trong quá trình tìm kiếm và khai thác thông tin. 


Bạn muốn sử dụng thanh công cụ, hãy đọc để tận dụng 
những ưu điểm của chúng. Trong trường hợp bạn không 
muốn sử dụng một thanh công cụ, bài viết cũng cho bạn 
thấy những "điểm dở" của thanh công cụ để bạn lưu ý. 

Cơ bản về thanh công cụ 

Hầu hết tất cả các thanh công cụ đều có nhiều yêu cầu cụ 
thể đối với hệ điều hành và trình duyệt Web. Tất cả các 
thanh công cụ, trừ HotBot Desk Bar, chỉ hoạt động với 
Internet Explorer (IE) (phiên bản từ 5.0 trở lên) và không 
hoạt động với các trình duyệt khác như Netscape, Mozilla 
hay Opera. Một tính năng khác của thanh công cụ (ví dụ tính 
năng ngăn chặn pop-up của Google Toolbar) chỉ hoạt động 
với IE phiên bản 5.5 hoặc cao hơn. 

Tất cả các thanh công cụ hiện có đều hoạt động trên hệ 
điều hành Windows. Một số thanh công cụ (ví dụ của 
AltaVista và Google) có thể hoạt động trên nền Windows 95, 
nhưng một số thanh công cụ khác như của hãng Ask Jeeves, 
Teoma và Dogpile... đòi hỏi Windows 98 hoặc các phiên bản 
cao hơn. Trong trường hợp bạn sử dụng Macintosh, Linux 
hoặc Unix, bạn sẽ phải chờ đợi hoặc tìm kiếm thanh công cụ 
ở những nhà cung cấp khác. 

Giới hạn về kỹ thuật hạn chế đối tượng sử dụng mặc dù 
những giới hạn này không quá cao - xét tới cả yếu tố trình 
duyệt và hệ điều hành. Tuy nhiên, ở những công ty thiết lập 
môi trường bảo mật nghiêm ngặt việc tải về và cài đặt các 
thanh công cụ đôi khi lại không được phép. 

Trong môi trường Windows và trình duyệt IE, hầu hết thanh 
công cụ được tích hợp vào trình duyệt và nằm ở vị trí gần 


đầu trang web (phía dưới thanh liên kết - link toolbar). Trong 
một số trường hợp, thanh công cụ không tự động xuất hiện 
sau khi cài đặt mà người dùng phải bật tắt tính năng này 
thông qua Tab View/Toolbar. 

Các thanh công cụ đều có hộp tìm kiếm nhanh (search box) 
và ngoài ra còn cung cấp một số tính năng khác. Thanh 
công cụ Yahoo! Companion chẳng hạn, bên cạnh hộp tìm 
kiếm nhanh còn có một số nút để truy cập những mảng 
thông tin phổ biến nhất của Yahoo như Email, trò chơi, mua 
bán (shopping) hoặc tài chính. Để sử dụng tất cả những tính 
năng này, người sử dụng phải đăng ký một tài khoản Yahoo 
cá nhân. 

Lycos lại có một cách tiếp cận khác thông qua việc cải biến 
plug-in "Fast Forward" thành thanh công cụ mang tên "Lycos 
Sidesearch". Thay vì xuất hiện ở đầu trang, Sidesearch 
"bung ra" ở "bên lề" cửa sổ trình duyệt khi được kích hoạt. 
Công cụ này tỏ ra khá mạnh vì duy trì được sự hiện diện 
ngay cả khi người sử dụng đang tìm kiếm thông tin trên các 
công cụ tìm kiếm khác như Yahoo hay Google. Tuy nhiên, 
điểm yếu của Lycos Sidesearch là giao diện và cách bài trí 
còn hơi "thô" và gây phản cảm ở những người dùng khó 
tính. 

Thanh công cụ hoạt động hoàn toàn độc lập với trình duyệt 
là HotBot Desk Bar. Desk Bar vẫn chỉ hoạt động trong môi 
trường Windows. Nhưng sau khi cài đặt, thanh công cụ này 
không gắn với trình duyệt mà gắn trực tiếp vào thanh tác vụ 
của hệ điều hành. Desk Bar gọi ra trình duyệt mặc định của 
bạn mỗi khi trả kết quả tìm kiếm. Chính vì vậy, Desk Bar có 


thể hoạt động với nhiều loại trình duyệt. Một ưu điểm nữa 
của thanh công cụ này là cung cấp đồng thời cả ngày tháng 
và thời gian cùng một số yếu tố đồ họa khác một cách khá 
sinh động. 

Thanh công cụ cho bạn những gì? 

Mỗi thanh công cụ cung cấp cho người sử dụng nhiều lựa 
chọn. Gõ từ khoá vào hộp tìm kiếm, nhấn Enter và kết quả 
trả về sẽ tự động bung ra tương tự như khi bạn làm việc tại 
chính Website của công cụ tìm kiếm. Do đó, việc tìm kiếm 
của bạn sẽ nhanh hơn vì không mất thời gian truy nhập vào 
website trước khi tìm kiếm. 

Hơn nữa, phần lớn các kiểu tìm kiếm bạn có thể thực hiện ở 
công cụ tìm kiếm đều được hỗ trợ trên thanh công cụ. Ask 
Jeeves hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh, thông tin, từ điển trực 
tuyến; Alta Vista hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, video, 
tin tức; trong khi đó Google hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh, nhóm 
thảo luận, thư mục (directory), tin tức, Froogle (giá cả, hàng 
hoá), từ điển v.v... 

Nói chung, "gói" thanh công cụ tích hợp tính năng tìm kiếm 
và các tính năng khác, cũng như nhiều "liên kết nóng" trong 
một khoảng không gian tối thiểu trên trao diện. Vấn đề nằm 
ở phía người sử dụng là làm sao phát hiện và tận dụng tối 
đa những tính năng này. 

Bên cạnh đó, các thanh công cụ của AltaVista, Google và 
Dogpile còn tích hợp tính năng tuỳ biến ngăn chặn quảng 
cáo dưới dạng pop-up. Những công cụ này còn có đường dẫn 
tới các bộ từ điển trực tuyến, các công cụ chuyển đổi (đơn vị 
đo lường, tiền tệ), danh bạ v.v... Nút tô sáng (Hightlight) 


giúp người sử dụng dễ dàng nhận thấy cụm từ khoá tìm 
kiếm trong danh sách kết quả được liệt kê. 

Khả năng tìm kiếm thông tin trong nội bộ một website của 
thanh công cụ Google và AltaVista thực sự tiện lợi cho người 
sử dụng. Thăm một website rồi cảm thấy thất vọng vì trang 
thông tin mình chờ đợi không còn ở nguyên vị trí? Chỉ cần 
nhập vào từ khoá vào hộp tìm kiếm trên thanh công cụ; 
Thay vì nhấn chuột chọn Search the Web (tìm kiếm trên 
web), bạn chọn "Current Site" (Google) hoặc "This Site" 
(AltaVista). Kết quả tìm kiếm đôi khi khiến bạn bất ngờ vì 
tìm kiếm qua thanh công cụ còn mang lại kết quả phù hợp 
hơn nhiều so với tìm kiếm bằng công cụ của chính Website. 
Thuận tiện hơn cho người sử dụng còn có tính năng 
Highlight (tô sáng) và Find in Document (Tìm trong tài liệu). 
Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm, cụm từ sẽ xuất hiện ngay 
trên thanh công cụ và nếu bạn nhấn chuột vào từ khoá màn 
hình sẽ tự động dời tới đoạn chứa từ khoá đó trong tài liệu. 
Đáng chú ý, cụm từ khoá này vẫn tiếp tục hiển thị ở trên 
thanh công cụ ở nhiều trang tài liệu khác nhau cho tới khi 
một cụm từ khoá mới được nhập vào. 

Cái giá của thanh công cụ 

Cái gì cũng có giá của nó; nhưng giá mà người sử dụng phải 
trả khi cài đặt các thanh công cụ lại không phải tính toán 
bằng tiền. Trước tiên, thanh công cụ chiếm một phần không 
gian trên màn hình (mặc dù không quá lớn). Càng sử dụng 
nhiều thanh công cụ, bạn càng có ít không gian để trình 
duyệt hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. 

Cài đặt các thanh công cụ, máy tính của bạn còn chịu nguy 


cơ thiếu tính bảo mật- tuỳ thuộc vào cách thức những thanh 
công cụ này "nhúng" vào trình duyệt IE. Tháng 8/2002, 
Google đã phải tung ra phiên bản cập nhật cho thanh công 
cụ của hãng để "vá" lỗ hổng bị phát hiện trong phiên bản 
được tung ra trước đó.. 

Thanh công cụ của Google còn đưa ra cảnh báo ngay ở công 
đoạn cài đặt về tính bảo mật thông tin cá nhân. Một số tính 
năng nâng cao (advanced), ví dụ hiển thị xếp hạng trang 
web (Page Rank), còn dẫn tới việc một số thông tin trong 
quá trình tìm kiếm được dẫn quay trở lại cơ sở dữ liệu của 
Google. Trong chính sách bảo mật của Google 
(http://toolbar.google.com/privacy.html) còn khẳng định: 
"Google có thể thu thập một số thông tin về những trang 
web bạn đang duyệt khi tính năng nâng cao được kích 
hoạt". Thực tế, đa số người sử dụng tin tưởng Google, nhưng 
cũng không ít công ty, tổ chức yêu cầu tính bảo mật cao 
tránh xa thanh công cụ Goodle vì tính năng này. 

Quay sang thanh công cụ của Dogpile và cả thanh công cụ 
của WebCrawler. Trong quá trình cài đặt, người sử dụng được 
lựa chọn "sử dụng Dogpile (hoặc WebCrawler) khi trình 
duyệt không tìm được thông tin chỉ định" (use 
Dogpile/WebCrawler when the browser can t find a site). Nói 
cách khác, khi bạn nhập một địa chỉ website nào thanh địa 
chỉ của trình duyệt IE, nếu trình duyệt không tìm được 
website tương ứng hoặc máy chủ website đó không có tín 
hiệu trả lời - yêu cầu của bạn sẽ được tự động chuyển tới 
công cụ tìm kiếm của Dogpile. Điểm phiền hà khi đã "trót" 
lựa chọn tính năng này là trong trường hợp bạn không muốn 


ngồi đợi Dogpile "khởi động", phương thức duy nhất là dỡ bỏ 
hoàn toàn thanh công cụ. 

Nhược điểm cuối cùng nhưng lại là đáng quan tâm nhất là 
việc sử dụng một thanh công cụ thường "gói" kết quả tìm 
kiếm của bạn trong một công cụ tìm kiếm duy nhất. Câu hỏi 
là tại sao lại phải truy cập một website tìm kiếm khác trong 
khi ngay ở ngoài màn hình bạn đã có sẵn một hộp tìm kiếm 
mà bạn nghĩ là tiện lợi? 

Sử dụng hay không? Bạn vẫn là người quyết định 

Bạn đã thấy bên cạnh những ưu điểm, các thanh công cụ 
cũng có những nhược điểm không thể bỏ qua. Một số người 
còn cho rằng các thanh công cụ chẳng qua cũng chỉ là một 
hình thức quảng cáo cho các công cụ tìm kiếm. Thanh công 
cụ của Google, AltaVista hay Dogpile cung cấp tính năng 
ngăn chặn pop-up, bản thân chúng cũng khéo léo lồng ghép 
thông tin quảng cáo cho mình ở các kết quả trả về. Sử dụng 
thanh công cụ hay không, quyết định vẫn tuỳ thuộc vào sở 
thích và mục tiêu của bạn khi lướt web. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: quantrimang.com.vn 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 12 năm 2004 


